» 


BAIRD 
T. SPALDING 


Life and Teaching of the 
Masters of the Far East 


NHA XUAT BAN HONG BUC 


HANH T A T 


VEVOICACCHANSU 32935 


Đã có rất nhiều cuốn sách được in ra trên khắp 
thế giới nói về lãnh vực tâm linh, cũng như đã có 
rất nhiều tri thức và trải nghiệm về những gì liên 
quan đến các đạo sư, các guru, các bậc thầy tinh 
thần của các tôn giáo lớn trên toàn cầu. 


Cuốn sách này có thể sẽ gây ra nhiều hoài nghi, 
thắc mắc, nhưng các sự kiện được tác giả thuật lại 
trong hành trình của nhóm nghiên cứu 11 người đi 
tới các xứ sở phương Đông, vào những năm cuối 
cùng của thế kỷ 19, chắc chắn nằm trong những 
nguồn mạch của một thế giới tinh thần bí ẩn, lạ 
lùng nhất nhưng cũng gần gũi nhất với đời sống 
tín ngưỡng của con người hiện đại. Hy Mã Lạp 
Sơn là những đỉnh cao tuyết phủ của bản đồ địa lý 
và cũng là những vùng sâu thẳm của bản đồ tâm 
linh, đối với cả phương Đông và phương Tây. 


Lời nói đẩu 


Chương Một: 


Chương Hai: 


hương Ba: 


0hương Bốn: 


Chương Năm: 


Chương Sáu: 


0hương Bảy: 


NĂM ĐẦU TIÊN 

NĂM THỨ НА! .. 

TRONG ANH SANG CUA HIỂU BIẾT THAT SỰ 
CON DUONG ĐẾN VỚI SỰ TỰ CHU... 

ĐỒNG HANH VỚI BAC CHAN SƯ... 

NHỮNG CUỘC MAN DAM... 


DI САО 


~ 


Vung (а 
NAM BAU TIEN 


© rất nhiều sách được in ra vào thời gian này nói về những vấn. 
аё tinh than, cũng như có rất nhiều nhận thức và tìm kiếm về sự thật 
liên quan đến những Bậc thây vĩ đại của thế giới. Tôi như bị thúc giục 
hãy giới thiệu cho các bạn về kinh nghiệm của mình đối với những 
Bậc thầy của phương Đông. 

Trong cuốn sách này, tôi sẽ không nỗ lực để trình bày chỉ tiết một 
tín ngưỡng hay tôn giáo mới mà chỉ thuật lại những hiểu biết của 
mình về những Bậc thay để trình bày một số chân lý cơ bản trong 
giáo lý của họ. 

Các Bậc thầy này ở rải rác trên một lục địa rộng lớn và việc sưu 
tâm đạo lý siêu hình của chúng tôi được tiến hành trên một phạm vi 
khá rộng bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Iran. Chúng tôi có tổng cộng 
11 người được huấn luyện đặc biệt và kỹ càng về mặt khoa học, đã 
từng dành phần lớn cuộc đời mình cho nghiên cứu. Chúng tôi nhất trí 
không bao giữ t tán thành bất kỳ một lý thuyết nào nếu chưa được 


m оса е аласыз. et саас шй доље а 


chung типп va cung se Knong nao gio спар nnan aeu gi ао ла теп 
nhiên. Nhưng chúng tôi đã di từ su hoài nghỉ đến việc bị thuyết phục 
và tin tưởng đến nỗi ba người trong nhóm chúng tôi đã quyết định ở 
lại cho đến khi họ có thể sống cuộc đời của các Bậc thây. 


Tôi chỉ tường thuật những gì đã xảy ra và dùng bất kỳ khi nào có 
thể, những câu nói và lời miêu tả của chính những nhân vật mà tôi đã 
gặp gỡ hoặc sống chung hàng ngày trong cuộc hành trình này. 

Đó là một trong những thỏa thuận ban đâu trước khi tiến hành 
công việc. Chúng tôi phải chấp nhận như một sự thật mọi điều mình 
chứng kiến mà không được đòi hỏi một sự giải thích cho đến khi 
chúng tôi đi sâu vào công việc, thâm nhập hoàn toàn vào cuộc sống 
của họ, ghi chú các bài học, sống và quan sát cuộc sống diễn ra hàng 
ngày của các Bậc thầy. Chúng tôi có quyền ở lại với các ngài bao lâu 
tùy ý, đặt bất kỳ câu hỏi nào, sử dụng mọi sự suy luận để rút ra kết 
luận và cuối cùng là chấp nhận những gì mình quan sát thấy là thật 
hay giả. Các xét đoán của chúng tôi sẽ không bao giờ bị phàn nàn hay 
can thiệp dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay thời điểm nào. Các ngài muốn 
chúng tôi bị thuyết phục hoàn toàn trước khi tin vào bất kỳ diéu gì 
mà mình nghe hoặc nhìn thấy. Do đó, tôi sẽ để cho độc giả có quyển. 
chấp nhận hoặc chối bỏ những chuyện kể lại sau đây, tùy theo cách. 
nhìn của mỗi người. 

Chúng tôi đã sang Ấn Độ chừng 2 năm và hàng ngày thực hiện 
những công việc sưu tầm, thì một ngày nọ gặp Emil, một Bậc thây rất 
nổi tiếng. Trong khi đi dọc theo một con đường trong thành phố thì 
thấy có một đám đông làm tôi chú ý. Một đám đông vây quanh một. 
thuật sĩ đường phố, còn gọi là fakir, hình thức đạo sĩ mà ở quốc gia 
này có rất nhiều. Khi đang đứng ở đó, tôi phát hiện bên cạnh mình là 
một người đàn ông lớn tuổi không cùng đẳng cấp với những người 
xung quanh. Ông nhìn tôi và hỏi, có phải tôi đã sống khá lâu ở Ấn Độ 
rồi không? Tôi trả lời: “Khoảng 2 năm”. Ông hỏi tiếp: “Ông là người 
Anh?” Tôi trả lời: “Người Mỹ”. 

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy một người bản địa biết nói 
tiếng Anh nên mới hỏi ông nghĩ sao về màn biểu diễn của thuật sĩ. 
Ông trả lời: “Ổ, đây là một hình ảnh quen thuộc ở Ấn Độ. Những 
người này được gọi là thuật sĩ hay fakir, pháp sư, nhưng ẩn sâu bên 
dui những tân oni đá là mât ú nghĩa tâm linh «Ан ха” 


ca) и АА ГЕР АНЕ at E мр cel al le 

Đến day, chúng tôi chia tay và chi thỉnh thoảng gặp lại nhau trong 
4 tháng sau đó. Cuộc hành trình phải đối mặt với một khó khăn gây 
cho chúng tôi nhiều nỗi lo âu. Trong lúc đang rối bời vì lo lắng, tôi gap 


lại Emil. Ông lập tức hỏi điều gì đã khiến tôi lo lắng, và bắt đầu trò 
chuyện về vấn đề này. 

Tôi rất ngạc nhiên vì không ai trong nhóm chúng tôi tiết lộ vấn đề 
này ra ngoài và chỉ bàn bạc trong nội bộ mà thôi. Thế mà ông lại biết 
rành rọt về tình cảnh của chúng tôi đến mức tôi nghĩ rằng ông đã biết 
tất cả. Ông giải thích mình có kinh nghiệm về vấn dé này và sẵn sàng 
giúp đỡ chúng tôi. 

Chỉ trong vòng một hai ngày sau đó, vấn đề của chúng tôi được giải 
quyết. Mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng tôi rất ngạc 
nhiên. Tuy nhiên, do công việc bận rộn chiếm hết thời gian nên mọi 
người nhanh chóng quên đi. 

Khi những khó khăn khác xảy ra, tôi thường có thói quen tham 
khảo ý kiến của Emil. Dường như càng trao đổi với Emil sớm chừng 
nào thì vấn đề của chúng tôi càng được giải quyết nhanh chừng đó. 

Các người bạn trong nhóm cũng đã gặp và trò chuyện với Emil, 
nhưng tôi kể với họ rất ít về ông. Vào thời gian ấy, tôi đã đọc một số 
sách do ông chọn về truyền thuyết Hindu, và tôi hoàn toàn bị thuyết 
phục để tin rằng ông là một trong những chân sư. Sự tò mò ngày một 
dang cao va sự thích thú của tôi ngày càng tăng thêm. 

Một chiều Chủ nhật, khi đang đi dạo trên một cánh đồng, Emil 
bỗng chỉ cho tôi thấy một con bô câu đang bay lượn trên đầu và than 
nhiên bảo rằng nó đang tìm kiếm ông. Ông đứng yên một chỗ và chỉ 
trong thoáng chốc, соп bô câu đã за xuống đậu trên cánh tay dang 
rộng của ông. Ông nói rằng, nó mang một thông điệp từ người anh em 
của ông ở phương Bắc. Điều này chứng td người đồng dao của ông 
chưa thể liên hệ trực tiếp, nên phải sử dụng đến phương tiện này. Về 
sau, chúng tôi còn được biết rằng các chân sư có thể trao đổi thông tin 
với nhau nhanh chóng bằng than giao cách cảm, một phương tiện còn 
tỉnh tế hơn cả điện thoại hay sóng vô tuyến. 

Tôi bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Emil chứng minh cho tôi thấy 
ông có thể gọi loài chim đến với mình và điều khiển hướng bay của 


chúng, rang các loài hoa, thảo mộc nghiêng vê phía ông khi ông đi 
qua, và các loài thú dir đến gần ông ma không làm ông sợ hãi. Có lan 
ông đã tách hai con thú hoang đang tranh mii và cấu xé lẫn nhau. Khi 
ông bước đến gần, chúng không cắn nhau nữa và đặt đầu chúng trên 


hai bàn tay của ông một cách đây tin tưởng, rồi mỗi con lại tiếp tục ăn 
phan thịt của mình trong yên lặng. Ông lại còn bắt lấy một con thú 
hoang còn nhỏ đưa cho tôi cầm trên tay. Sau đó ông nói: “Không phải 
cái ngã vô thường, cái ngã mà bạn nhìn thấy, có thể làm được những 
việc này. Đó là cái ngã thâm sâu hơn, chân thực hơn mà bạn biết đến 
như Thượng Đế. Đó là Thượng Đế ngự bên trong tôi, Đấng Toàn năng 
ban phúc cho tôi, đã làm những việc này. Còn tôi, với cái ngã sinh 
diệt, tôi không thể làm được gì. Chỉ khi loại bổ được cái bên ngoài và 
để cho bản chất bên trong, tức CÁI TÔI LÀ, lên tiếng và hành động 
và để cho tình yêu của Thượng Đế phát triển thì tôi mới có thể làm 
những điều mà bạn đã nhìn thấy. Khi để cho tình yêu của Thượng Đế 
biểu lộ qua bản thân mình và ban bố cho tất cả chúng sinh muôn loài, 
ta sẽ cảm hóa được thú dữ và không một tai họa nào có thể xảy đến 
với ta nữa”. Ы 

Vào thời gian đó, tôi thụ huấn hàng ngày về đạo lý với Emil. Có 
khi ông thình lình xuất hiện trong phòng, dù tôi đã khóa cửa lại cẩn 
thận. Lúc đầu, việc này làm cho tôi hoang mang bỡ ngỡ, nhưng không 
bao lâu sau đã quen với cách xử sự của ông và mở cửa cho ông ra vào 
tự do. Sự tin cậy của tôi dường như làm cho ông hài lòng. Tôi không 
thể hiểu tất cả những lời dạy của ông và cũng không thể hoàn toàn 
chấp nhận những lời dạy đó, vì dù đã chứng kiến nhiều sự việc lạ ling 
ở phương Đông, tôi cũng không bao giờ có thể chấp nhận mọi sự việc 
ngay lập tức. Tôi phải trải qua nhiều năm suy tư thiền định để nhận 
thức được ý nghĩa tâm linh sâu xa về cuộc đời của các bậc chân sư. 

Các chân sư đạt được những thành tựu mà không chút tự hào, thái 
độ giản dị hôn nhiên như trẻ nhỏ. Họ biết năng lượng tình thương che 
chổ họ và họ đã nuôi đưỡng tình yêu đó cho đến khi tất cả muôn loài 
trong thiên nhiên đều сата mến và thân thiện với ho. Mỗi năm, ở Ấn 
Độ có hàng ngàn người bị chết bởi rắn độc và thú dữ, tuy nhiên, các 
Chân sư biểu lộ tình yêu bao la từ trong nội tâm các ngài đến mức làm 
cho các loài rắn độc và thú dit đều trở nên vô hại. Đôi khi các vị ấy 


Ấn tunma whine mòna wine thiêng nuthin An hanana im hån lánh nhất 


DULY uvug шиши vung ашар ылар HUVV UYL, VANG ум шоо IA ашак. 
Đôi khi các ngài cũng nằm phơi minh trước một ngôi lang để che chở 
ngôi làng ấy khỏi sự tấn công của thú dữ. Sau đó, các ngài an toàn ra 
đi và ngôi làng hoàn toàn bình yên vô sự. Trong trường hợp cần thiết, 


các ngài đi trên mặt nước, trên lửa dé, ngao du trong cõi vô hình, và 
làm nhiều việc lạ lùng khác mà chúng ta cho là nhiệm тоди, chỉ có 
những người có phép than thông mới có thể làm được. 

Người ta cho rằng con người không thể nào lấy nguồn thức ăn trực 
tiếp từ Vũ trụ, vượt qua được cái chết, và làm những phép lạ. Các 
Chân sư vẫn thường làm những việc ấy mỗi ngày. Tất cả những thứ 
mà họ cần dùng hàng ngày, như thực phẩm, áo quần và tiền bạc, họ 
đều lấy từ Vũ trụ. Họ đã vượt qua cái chết và có nhiều vị trong số họ 
sống trên năm trăm năm, điều này đã minh chứng bởi các tài liệu 
riêng do họ cung cấp. 

Có không nhiều bậc Chân sư như thế ở Ấn Độ, những tông phái 
khác nhau dường như chỉ là những nhánh nhỏ từ giáo lý của họ. Họ 
nhận ra điều đó, và chỉ có một vài học giả сб thể đến với họ mà thôi. 
Tuy nhiên, họ có thể tiếp xúc với một số rất nhiều đệ tử trong cõi vô 
hình. Dường như phần lớn công việc của họ là hoạt động trong cõi vô 
hình để giúp đỡ tất cả những linh hồn cảm thụ giáo lý của họ. 

Giáo lý của Emil là nền tảng của công việc mà chúng tôi sẽ thực 
hiện nhiều năm về sau, trong cuộc hành trình lần thứ ba đến các đất. 
nước ấy. Trong thời gian đó, chúng tôi sống chung với các Chân sư 
suốt ba năm rưỡi, cùng ngao du với họ, quan sát cuộc đời và công việc 
hàng ngày của các ngài ở Viễn Đông. 


Cre hành trình lần thứ ba có mục đích sưu tầm về dao lý, nhóm 
chúng tôi họp tại Potal, một làng nhỏ hẻo lánh ở Ấn Độ. Tôi viết thư 
báo tin trước cho Emil biết là chúng tôi sắp đến, nhưng không nói gì 
vé mục đích cuộc hành trình và có bao nhiêu người đi. Khi đến nơi, 
chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy Emil và các cộng sự đã chuẩn bị 
sẵn cho toàn bộ phái đoàn và biết rõ các kế hoạch của chúng tôi đến. 
từng chỉ tiết. Emil đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ở miền Nam 
Ấn, nhưng từ giờ phút này trở đi thì sự trợ giúp của ông không sao kể 
hết. Tất cả sự thành công của cuộc hành trình này đều nhờ ông và 
nhờ những linh hồn cao quý mà chúng tôi gặp gỡ giữa đường. 

Chúng tôi đến Potal, khởi điểm của cuộc hành trình, vào chiéu 
ngày 22-12-1894. Chúng tôi chợt nhận ra ngày khởi hành lại là sáng 
ngày lễ Giáng sinh, cũng là một trong những ngày đáng ghi nhớ nhất 
trong đời chúng tôi. Tôi không bao giờ quên những lời mà Emil nói 
sáng hôm ấy. Tiếng Anh của ông trôi chảy, tuy ông chưa từng tiếp 
nhận nên học vấn của người Anh và chưa từng rời khỏi phương Đông. 

Ong bắt đâu: 

“Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, đối với bạn đây là ngày Jesus ở 
Nazareth, tức Đấng Christ ra đời. Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng ngài 
giáng trần để chuộc tội cho nhân loại và ngài là người hòa giải vĩ đại 
giữa các bạn và Thượng Đế. Các bạn dường như khẩn khoản Jesus như 
một người hòa giải giữa bạn và một Đấng Thượng Đế, đôi khi nghiêm 
khắc, đôi khi giân div đang ở nơi nào đó trên cõi Thiên đường. Tôi 


không biết cõi trời đó ở nơi nào, nếu không phải là ở trong lương tri 
của các bạn. Dường như các bạn chỉ có thể gặp được Thượng Đế nhờ 
sự hòa giải từ con của Người, một vị ít nghiêm khắc và dễ cảm mến 


hơn — Đấng Tối cao mà tất cả chúng ta gọi là Đấng Trọn lành – mà 
ngày hôm nay là ngày kỷ niệm sự giáng sinh của ngài xuống thế gian. 
Đối với chúng ta, ngày này còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều; nó không 
chỉ nhắc nhở ngày giáng trần của Chúa Jesus, mà còn tượng trưng sự 
xuất hiện của Đấng Christ trong lương tri của mỗi người. Ngày lễ 
Giáng sinh có nghĩa là ngày giáng trần của Bậc Chân sư Vĩ đại, người 
Giải phóng Vĩ đại của nhân loại để giúp mọi người thoát khỏi mọi hệ 
lụy và giới hạn của vật chất. Đối với chúng tôi, Đấng cao cả ấy giáng 
tran để chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến Thượng Đế Toàn nang, 
Уб biên và Toàn trí. Bậc thay vi đại này, người đã giáng trần vào hôm 
nay, đã được phái đến để cho thấy Thượng Đế không chỉ ngụ bên 
ngoài mà còn ở bên trong chúng ta; rằng Người không bao giờ bị phân 
tách ra khỏi chúng ta hoặc bất kỳ sinh vật nào mà Người đã sáng tạo; 
rằng Người luôn là Đấng yêu thương và che chở; rằng Người là tất cả, 
biết được mọi điều, hiểu được vạn vật và tất cả chân lý. Nếu tôi có sự 
hiểu biết về loài người, thì tôi cũng không có năng lực để diễn tả cho 
bạn, dù chỉ ở mức độ khiêm tốn, về ý nghĩa mà ngày Giáng sinh mang 
lại cho chúng tôi. 

Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục và hy vọng rằng bạn cũng sẽ 
nhìn thấy Bậc Chân sư Vĩ đại và lời truyền giảng này đến với chúng 
ta để chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn về cuộc sống ở thế gian; rằng tất 
cả những giới hạn chết chóc chỉ do con người tạo ra và không được 
làm sáng tỏ. Chúng tôi biết rang tất cả những bậc thay vĩ đại nhất 
của các bậc thay đến đây để thể hiện day đủ hơn về Đấng Christ ở 
trong Người và thông qua đó, Người đã thực hiện những công việc vĩ 
đại giống như Đấng Christ trong bạn, trong tôi, và trong tất cả nhân 
loại. Rằng chúng ta có thể, thông qua việc áp dụng những lời truyền 
giảng của Người, thực hiện tất cả những công việc mà Người đã làm 
và những việc lớn lao hơn. 

Chúng tôi tin rằng Chúa Jesus đến đây để cho chúng ta hiểu nhiều 
điều hơn, rằng Thượng Рё là là nguồn gốc vĩ đại và duy nhất của mọi 
sự; rằng Thượng Đế là tất cả. Tất cả các bạn có lẽ đã từng nghe về 
việc chúng ta tin rằng Chúa Jesus đã nhận được những bài huấn luyện 


dau tiên từ chính chúng ta. Có lẽ một vài người trong chúng ta da tin. 
Liệu có thành vấn đề không khi những bài giáo huấn của ngài đến từ 
chúng ta hay đến từ sự giác ngộ vé Thượng Dé, nguồn gốc tổn tại của 


vạn vật? Khi một người đã tiếp xúc được với nguồn cảm hứng thiêng 
liêng của Thượng Đế và phổ biến những ý nghĩ thiêng liêng ấy bằng 
lời nói thì phải chăng những người khác cũng có thể làm điều tương 
tự? Khi một người đã nhận được cảm hứng thiêng liêng từ Thượng Đế 
thì nó không phải là vật sở hữu riêng của anh ta. Nếu đón lấy nguồn 
ân huệ đó rồi giữ cho riêng mình thì anh ta đâu còn chỗ trống để tiếp 
nhận thêm những ân huệ khác nữa? Để nhận được nhiều hơn nữa, 
chúng ta phải cho đi những gì mình đã nhận được. Nếu cố chiếm giữ 
làm của riêng thì chúng ta sẽ gặp phải sự bế tắc, trì trệ. Giống như 
một guéng bánh xe vận chuyển bằng sức nước trong một nha máy thủy 
điện. Nếu thình lình bánh xe lại tự ý muốn chặn dong nước đã giúp nó 
vận chuyển và xoay vòng thì guéng bánh xe sẽ bị ngưng lại ngay lập 
tức. Dong nước phải được chảy lưu thông tự do qua guéng bánh хе thì 
mới trở nên hữu ích và tạo ra điện năng. Con người cũng vậy, khi đã 
nhận được nguồn cảm hứng từ Thượng Đế thì phải phổ biến những tư 
tưởng tốt lành đó để сб thể hưởng thụ được ích lợi của nó. Anh ta phải 
để cho mỗi người có cơ hội hưởng thụ và phổ biến những tư tưởng 
thiêng liêng để phát triển tinh thần tương tự như mình. 

Theo quan điểm của tôi, tất cả những gì đến với Chúa Jesus đều là 
một sự ban ân trực tiếp từ Thượng Đế, cũng như đó là trường hợp 
không có gì phải bàn cãi của các Bậc thay vĩ đại. Chẳng phải tất cả 
mọi sự đều xuất phát từ Thượng Đế và điều gì mà một người đã làm 
thì những người khác cũng có thể làm được? Các ban hãy tin rằng 
Thượng Đế luôn muốn TỰ MÌNH biểu lộ và sẵn sàng làm như vậy, 
như ngài đã làm đối với Chúa Jesus và những vị khác. Chúng ta chỉ 
cần có sự mong muốn để cho ngài hành động. Thật vậy, chúng ta tin 
rằng tất cả đều bình đẳng; rằng tất cả mọi người đều là một; rằng 
những thành tựu của Chúa Jesus đều có thể được thực hiện bởi bất kỳ 
ai. Bạn sẽ thấy không có gì là bí mật hay huyền diệu trong những 
công trình đó. Sự bí mật chỉ có trong ý niệm vật chất mà loài người 
đã gán cho các sự việc ấy. 

Chúng tôi nhận thấy các bạn đến với chúng tôi với ít nhiều hoài 
nghi. Chúng tôi tin các ban sẽ ở lai đây để nhìn xem tân mắt chúng 


tôi làm như thé nào. Còn những công việc mà chúng tôi làm và kết 
quả của những việc ấy ra sao, thì các bạn có trọn quyển tự do chấp 
nhận hay bác bô”. 


Chúng tôi ròi làng Potal dé di Asmah, môt làng nhé hon 6 cách 
đó gån 150km. Emil chỉ định hai người thanh niên tên là Jast và Neprow 
đi cùng chúng tôi. Cả hai đều là người Ấn Độ sáng ѕйа và khỏe mạnh. 
Họ hướng dẫn cuộc hành trình một cách thông thạo và chu đáo chưa 
từng thấy. Emil là người tiếp đón và coi sóc mọi sinh hoạt của chúng 
tôi ở ngôi làng, nơi khởi đầu cuộc hành trình. Ông có nhiều năm kinh 
nghiệm hơn những người khác. Jast là người đứng ra chỉ huy cuộc 
hành trình, còn Neprow, phụ tá của anh, coi sóc việc thừa hành mọi 
mệnh lệnh. 

Emil tiễn chúng tôi đi và nhắn nhủ: “Các bạn sắp khởi đầu cuộc 
hành trình với Jast và Neprow. Với phương tiện di chuyển hiện tại, 
các bạn phải mất ít nhất là năm ngày mới đến trạm dừng quan trọng 
đầu tiên, ở cách đây 90 dim. Tôi sẽ nán lại một thời gian ở đây bởi vì 
tôi không cần mất nhiều thời giờ như vậy để vượt qua chặng đường 
đó. Tuy nhiên, tôi sẽ có mặt ở đó để đón các bạn. Các bạn hãy để lại 
đây một người trong đoàn để quan sát và kiểm tra mọi việc có thể xảy 
ra. Bằng cách này, các bạn sẽ tiết kiệm thời gian và thành viên ở lại 
vẫn có thể theo kịp các bạn trong mười ngày là cùng. Chúng tôi chỉ 
yêu câu anh ta quan sát và báo cáo lại những gì mình thấy”. 

Chúng tôi lên đường, Jast và Neprow phụ trách việc chỉ huy cuộc 
hành trình. Tôi cần phải nói rằng mọi việc được sắp xếp một cách vô 
cùng chu đáo. Tất cả chỉ tiết đều được giải quyết gọn gàng vào đúng lúc 
với một nhịp điệu và độ chính xác toàn hảo. Tình trạng này tiếp tục 


duy trì trong suốt thời gian của cuộc hành trình kéo dai ba năm rưỡi. 
Tôi muốn dành phần này để bổ sung ấn tượng của mình về Jast và 
Neprow. Jast là một người Ấn Độ thẳng thắn, tốt bụng, làm việc hiệu 


quả, không khoe khoang khoác lác. Anh đưa ra mọi mệnh lệnh bằng 
một giọng hòa nhã, và được tuân theo một cách nghiêm túc và kịp 
thời đến mức khiến cho chúng tôi ngạc nhiên. Ngay từ đầu, chúng tôi 
đã nhận thấy những đức tính của anh và không tiếc lời ngợi khen. 
Neprow cũng là một người có nhân cách tuyệt vời, và dường như là 
người có khả năng hiện diện ở khắp nơi. Anh luôn giữ được bình tĩnh, 
có hiệu suất làm việc kỳ lạ, với khả năng suy ngẫm và hành động rất 
mau lẹ. Đoàn trưởng của chúng tôi nhận xét: “Những người bạn đồng 
hành này thật tuyệt vời. Thật vô cùng thoải mái khi tìm được người có 
thể suy nghĩ và hành động ăn ý”. 

Qua ngày thứ năm của chuyến đi, khoảng 4 giờ chiều chúng tôi đến 
làng Asmah. Như đã hẹn trước, Emil đã có mặt tại đó để đón chúng 
tôi. Các bạn có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của chúng tôi như 
thế nào không? Chúng tôi đến đây bằng một con đường duy nhất có 
thể đi được và bằng những phương tiện di chuyển mau chóng nhất. 
Chỉ có những nhân viên đưa thư thạo việc người bản xứ, đi luân phiên 
nhau từng chặng đường và đi suốt ngày đêm mới có thể đi nhanh hơn 
chúng tôi. Thế mà một người đã có tuổi và tuyệt đối không thể nào đi 
nhanh hơn chúng tôi trên một quãng đường dài 90 dặm lại đến trước 
và đang có mặt tại đây! 

Tat nhiên, ngay lập tức chúng tôi đặt câu hỏi với Emil và háo hức 
chờ đợi. Emil trả lời: “Khi các bạn sắp sửa lên đường, tôi có nói rằng 
sẽ có mặt tại đây để đón các bạn, và tôi đã đến đây. Tôi xin đặc biệt 
lưu ý các bạn về điểm này, rằng con người khi ở đúng vào môi trường 
của mình thì sẽ không còn giới hạn, nghĩa là anh không còn bị giới 
hạn về mặt thời gian và không gian nữa. Khi anh đã tự nhận thức 
được bản thân thì không cần phải chậm chap lê gót suốt 5 ngày để 
vượt qua 90 dăm. Trong môi trường thích hợp của mình, anh có thé 
trong khoảnh khắc vượt qua được mọi quãng đường, dù xa bao nhiêu 
đi nữa. Chỉ mới đây, tôi còn ở làng Potal, nơi mà các bạn đã từ giã ra 
đi cách đây 5 ngày. Những gì các bạn nhìn thấy là thể xác tôi vẫn còn 
ở đấy. Thành viên mà các bạn để lại ở Potal sẽ nói cho các bạn biết 
rằng tôi đã trò chuyên với anh ta cho đến gần 4 øiờ chiều rồi mới nói. 


tôi phải di đón các ban, vi có lẽ các bạn đã gån đến nơi. Anh ta hån sẽ 
còn thấy thể xác bất động của tôi ở đó. Tôi chỉ làm như vậy để cho các 
bạn thấy rằng chúng tôi có thể rời thể xác để gặp lại các bạn bất cứ ở 


đâu và bất cứ lúc nào. Hai người dẫn đường đồng hành cùng các bạn 
cũng có thể di chuyển bằng cách đó như tôi. Nhưng nhờ vậy các bạn sẽ 
hiểu rõ hơn rằng chúng tôi cũng vẫn là những người thường, cũng xuất 
thân từ một nguồn gốc như các bạn; rằng không có gì bí ẩn, ngoại trừ 
việc chúng tôi phát triển được những năng lực mà Thượng Đế Toàn 
năng đã ban cho tất cả chúng ta. Thân xác tôi nằm tại chỗ cũ cho đến 
chiều tối. Kế đó, tôi sẽ đem nó về đây, và thành viên kia cũng sẽ ra đi 
theo cùng một con đường của các bạn. Anh sẽ đến đây kịp thời. Sau 
một ngày nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi đến một làng nhỏ cách đây chừng 
một ngày đường, nghỉ lại đó một đêm. Sau đó, sẽ trở lại đây để đón 
thành viên kia và để nghe anh báo cáo lại mọi việc. Tối nay, chúng ta 
sẽ tập hợp lại tại nhà nghỉ. Còn bây giờ thì tạm thời chia tay”. 

Tõi đến, sau khi chúng tôi đã tè tựu đông đủ, thình Ваһ Emil xuất 
hiện trong phòng mà không cần mở cửa và nói: “Các bạn vừa thấy tôi 
xuất hiện trong gian phòng này bằng một cách mà người ta gọi là 
nhiệm màu. Nhưng sự thật thì không có gì là mâu nhiệm cả. Để tôi 
làm một cuộc thí nghiệm nhỏ mà các bạn sẽ tin bởi vì các bạn có thể 
nhìn thấy tận mắt. Mời các bạn hãy bước lại gần để thấy rõ. Đây là 
một cái ly nhỏ đựng nước mà các bạn vừa múc ở dưới suối lên. Một 
viên nước đá rất nhỏ đang hình thành ở chính giữa ly nước. Các bạn 
hãy nhìn xem nó ngày một lớn dần do kết hợp thêm với nhiều viên 
nước đá khác. Đến bây giờ thì toàn bộ nước trong ly đều đã đông đá. 
Điều gì đã xảy ra? Phải chăng tất cả rồi sẽ đông lại? Nhưng với mục 
đích gì? Không có mục đích gì cả. Bạn hỏi bằng những điều xác thực, 
còn tôi nói bằng một quy luật hoàn hảo. Nhưng trong trường hợp này, 
điều gì sẽ xây ra sau cùng? Chẳng gì cả, vi chẳng có điều gi tốt đẹp đã 
hoặc có thể đạt được. Nếu tôi quyết định thực hiện việc này một cách 
trọn vẹn thì điều gì sẽ xảy ra? Sự phan ứng. Phan ứng đối với ai? Với 
tôi. Tôi biết rõ luật tự nhiên. Điều mà tôi gây ra sẽ tác động trở lại 
vào tôi cũng chắc chắn như là khi tôi gây ra nó vậy. Bởi đó, tôi chỉ tạo 
những điều lành, và điều lành sẽ trở lại với tôi. Các bạn thấy rằng 
nếu tôi cứ tiếp tục tạo ra sự lạnh giá xung quanh mình thì cái lạnh sẽ 
tác dango vàn minh tâi trước khi tai kin kết thúc và tâi ев hi nhất 


mu uyup tuv кызыма ума маму amar муа EU KEM, re муа өз мр мышы 


cóng. Dé là kết quả mà tôi gặt hái được do việc làm của mình. Trái 
lại, nếu chỉ làm việc lành thì tôi sẽ gặt hái kết quả của việc lành ấy. 
Sự xuất hiện của tôi chiều nay trong gian phòng này có thể giải thích 


một cách tương tự. Chẳng có gì bí ẩn cả, đúng không? Có chăng là tôi 
đã sử dụng quyền năng, hay định luật mà Thượng Đế đã ban cho tôi 
thông qua Người con yêu quý? Người đó có phải là anh, là tôi, là tất cå 
nhân loại không? Sự mau nhiệm nằm ở đâu? Quả thật là không có bí 
mật nào cả. 

Hãy xem xét niềm tin được tượng trưng bởi hạt giống cây mù-tạt. 
Nó đến với chúng ta từ vũ trụ thông qua Đấng Christ ở bên trong, vốn 
đã được sinh ra bên trong tất cả chúng ta. Chỉ trong một khoảnh 
khắc, niềm tin ấy thâm nhập vào thông qua Đấng Christ, hay siêu ý 
thức, điểm tiếp thu cảm xúc bên trong mỗi chúng ta. Vị Thánh thần 
này đến theo nhiều cách, có lẽ trong cả những thực thé nhỏ bé nhất, 
và tìm kiếm sự chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận và cho phép vị 
Thánh than này tiến vào để hợp nhất với điểm sáng hay hạt giống 
kiến thức, hoặc những suy xét xung quanh chúng và bám chặt vào đó, 
giống như các phân tử nước đá bám vào viên nước đá trung tâm. Vòng 
tròn đó sẽ phát triển lớn dân, qua từng phân tử bám vào, từng vòng 
một, cũng giống như viên đá, tăng lên theo cấp số nhân và thể hiện 
hạt giống kiến thức cho đến khi bạn có thể nhìn thấy một núi khó 
khăn. Nguoi hãy loại 58 va ném xuống biển, và rồi công việc sẽ hoàn 
thành. Gọi đây là chiều không gian thứ tư hoặc nếu muốn, chúng ta có 
thể gọi đó là Thượng Đế trong biểu hiện, thông qua Đấng Christ bên 
trong mỗi chúng ta. 

Bằng cách này, Đấng Christ đã sinh ra đời. Mary, người Mẹ Vĩ đại, 
đã lĩnh hội tư tưởng; tư tưởng được giữ trong tâm hồn, sau đó hấp thu 
vào thân xác bà. Nó sẽ được giữ một thời gian ở đó, sau đó được sinh 
ra như một Chúa Hài đồng hoàn hảo, Người con Duy nhất, Người của 
Thượng Đế. Ngài được nuôi dưỡng và được bảo vệ, được thừa hưởng 
những gì tốt đẹp nhất từ mẹ, được chiêm ngưỡng và chúc tụng cho 
đến khi ngài lớn lên, trưởng thành. Nhờ đó, Đấng Christ đã đến trong 
tất cả chúng ta, trước tiên như một hạt giống tư tưởng được gieo trồng 
trên mảnh đất tâm hồn của chúng ta, nơi Thượng Đế hiện hữu. Tư 
tưởng đó được giữ trong tâm hồn như một lý tưởng hoàn thiện, sau đó 


được sinh ra như một Người con Hoan hảo, Đấng Christ. 
Các bạn vừa thấy những gì đã được thực hiện ở đây, và nếu các bạn 
còn đang ngờ vực chính đôi mắt của mình thì tôi sẽ không trách các 


^ 


bạn điều đó. Tôi nhìn thấy trong tư tưởng các bạn có vài người đang 
nghĩ rằng đây chắc là một cuộc thôi miên. Như vậy là trong số các 
bạn có người không tin rằng họ có thể sử dụng tất cả những khả năng 
thiên phú của Thượng Đế ban cho mà họ vừa thấy biểu lộ lúc chiều 
nay. Phải chăng họ tin rằng tôi đã kiểm soát tư tưởng hay thị giác của 
họ? Phải chăng các bạn tin rằng tôi đã làm một cuộc thôi miên tập 
thé vì tất cả các bạn đều thấy những gì xảy ra? Các bạn có nhớ chăng 
trong Kinh Thánh có thuật lại rằng Chúa Jesus đã từng xuất hiện 
trong một gian phòng mà các cửa đều đóng kín? Tôi đã làm y như 
ngài. Các bạn có thể nghĩ rằng Chúa Jesus, Bac thay Vi đại, lại cần 
phải dùng đến phép thôi miên hay sao? Ngài đã dùng những quyền 
năng mà Thượng Đế ban cho ngài, như tôi đã làm chiều nay. Không có 
gì tôi làm mà mỗi người trong các bạn lại không thể làm được. Và 
không phải chỉ có các bạn mà thôi đâu. Mỗi người sinh ra trên thế 
gian này đều có những quyển năng tương tự. Tôi ước mong sao tất cả 
đều rõ ràng minh bạch trong tư tưởng của các bạn. Các bạn là những 
con người có cá tính, chứ không phải là những vật thé thụ động, vô tri 
giác. Các bạn có ý chí tự do của mình. Chúa Jesus không cần phải thôi 
miên ai cả và chúng tôi cũng thế. Các bạn hãy cứ nghỉ ngờ chúng tôi 
bao nhiêu tùy ý, cho đến khi nào các bạn đã dứt khoát tin tưởng. 
Nhưng bây giờ thì các bạn hãy gạt bỏ cái ý nghĩ về sự thôi miên, hoặc 
ít nhất hãy để yên nó một chỗ cho đến khi các bạn đã đi sâu vào vấn 
dé. Chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy giữ một tinh thần cởi mở”. 


Ra, 


